w 





Cò 
Gã Siêu 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Cò 


Ga Siêu 
Cò 


Truyên phiêm cüa Gâ Siêu 


T heo "Viêt Nam tự điển” của Lê Văn Đức thì cò được định 
nghĩa là một loại chim cẳng cao, mỏ dài, mình thon, đuôi 
nhọn, ăn cá, bình thường lông màu trắng, nhưng cũng có 
loại lông màu xám như cò hương, hay lông màu đỏ như cò 
lửa... 

Khi tìm hiểu về ca dao, gã thấy hình ảnh con cò là một hình 
ảnh quen thuộc và thân thương nhất của người bình dân. 
Thực vậy, vãi mồ hôi trên đồng ruộng, người nông dân có 
con trâu làm bạn để giúp đỡ họ. Thế nhưng trâu thì nặng nề, 
chậm chạp và suốt đời vất vả. 
Vì vậy, để đầu óc được nhẹ nhàng, thảnh thơi và bay bổng, 
người nông dân đã mượn hình anh con cò, một hình ảnh vừa 
thơ mộng lại vừa đẹp dë để nói lên những ước mơ và những 
hiện thực của đời mình. 

Như người nông dân, con cò cũng đã phải vất vả kiếm sống : 


- Lặn lội thân cò khi quãng vắng, 

Eo xèo mặt nước buối đò đông, 

Như người nông dân, con cò đã chết đi trong cô đơn nghèo 
túng : 

- Cái cò chết rũ trên cây, 

Cò con mở lịch xem ngay làm ma. 

- Cái cò chết tối hôm qua, 

Có hai hạt gạo với ba đồng tiền, 

Một đồng mua trống mua kèn 

Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vong 

Một đồng mua mớ rau rong 

Dem về thái nhỏ thờ vong con cò. 

Như người nông dân, con cò cũng đã phải chịu nhiều cảnh 
oan ức vì thấp cổ bé miệng : 

- Cái cò cái vạc cái nông, 

Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò, 

Không không tôi đứng trên bờ, 

Mẹ con cái vạc đổ thừa cho tôi, 

Chẳng tin ông đến tận nơi, 

Mẹ con nhà nó còn ngồi ở kia. 


Như người nông dân, con cò cũng đã chia sẻ số phận cay 
đắng của đất nước : 

- Nước non lận đận một mình, 

Thân cò lên thác xuống gềnh bấy nay 

Và đôi lúc cũng đã bị đàn áp dã man : 

- Con cò mà đậu cành tre, 

Thằng Tây bắn súng cò què một chân, 


Đến mai ra chợ Đồng xuân, 

Chú khách mới hỏi sao chân cò què, 

Cò rằng cò đứng bờ tre, 

Thằng Tây bắn súng cò què một chân. 

Như người nông dân, con cò cũng có những giây phút mộng 
mơ và nhung nhớ : 

- Một đàn cò trắng bay quanh, 

Cho loan nhớ phượng cho mình nhớ ta, 

Mình nhớ ta như cà với muối, 

Ta nhớ mình như cuội với trăng. 

Như người nông dân, con cò dù có phải chết vẫn cố gắng giữ 
lấy sự trong trắng của mình : 

- Con cò mày đi ăn đêm, 

Đậu phải cành mềm luôn cổ xuống ao, 

Ông ơi ông vớt tôi nao, 

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng, 

Có xáo thì xáo nước trong, 

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con. 

Dĩ nhiên con cò không phải chỉ là hình ảnh tượng trưng cho 
người nông dân, mà hơn thế nữa, nó còn được sử dụng trong 
nhiều trường hợp khác nhau. 

Nào là hình ảnh của một em bé mồ côi : 

- Cái cò là cái cò vàng, 

Mẹ đi đắp đàng con ở với ai, 

Con ở với bà, bà không có vú, 

Con ở với chú, chú là đàn ông. 

Nào là hình ảnh của một cô gái được muông chiều : 

- Cái cò là cái cò con 


Me nó yêu nó, nó càng làm tho. 

- Cái cò là cái cò ky, 

Ăn cơm nhà di, uống nước nhà cô, 
Đêm nằm thì gáy o o, 

Chửa ra đến chợ đã lo ăn quà. 

- Cái cò bay bổng bay lơ, 

Lại đây anh gửi xôi khô cho nàng. 

- Cái cò lặn lội bờ ao, 

Phất phơ hai giải yếm đào gió bay. 

Và nhất là hình ảnh người vợ Việt Nam tần tảo, chắt chiu 
nuôi chồng, nuôi con : 

- Cái cò lặn lội bờ sông, 

Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non 
Nàng hay trở lại cùng con, 

Để anh đi trẩy nước non Cao bằng. 


Hình ảnh con cò trong ca dao, trong văn chương bình dân 
thật là phong phú, gã có thể kê đơn hoàn tán nhiều nhiều 
nữa. 

Còn trong đời thường, con cò cũng không kém phần đa 
dạng. Này nhé, cò là nhảy một chân. Cò là thanh tre mỏng 
dùng để điểm công gánh, công vác bằng cách bẻ từng đoạn 
ngắn, vì thế mới gọi là bẻ cò. Cò là một bộ phận của cây 
súng, khi bấm nó mổ vào viên đạn và làm cho đạn nổ, vì thế 
mới nói là bóp cò. Cò là tem để dán vào thư. Có cò thì bưu 
điện mới chuyển, bằng không thì cũng vẫn chuyển nhưng 
người nhận sẽ bị phạt. 

Riêng trong phạm vi con người, cò cũng rất u là nhiêu khé. 


Trước hết, hồi còn bé, gã không hiểu tại sao ở làng gã, thiên 
hạ thường gọi những đứa con trai thuộc vào hàng suy dinh 
dưỡng là...thằng cò. Chắc hẳn chỉ vì thân hình của chúng 
còm cõi, mảnh mai như một bộ xương cách trí, khẳng khiu 
như cánh cò trên ruộng đồng. 

Rồi cò còn là một tiếng chửi nhẹ nhàng của bọn con nít. Vì 
thế, khi bực bội, tức tối, chúng liền không ngần ngại cho 
nhau an...co. 

Dưới thời Pháp thuộc, gã thấy xuất hiện một vài loại cò đặc 
biệt. 

Thực vậy, cò là sửa bài trong nhà in. Bài viết được xếp chữ 
và in thử. Khi bản in đầu tiên mới ra lò, thì lập tức được 
chuyển đến thày cò, để anh ta đọc và ghi chú những chỗ sai 
hay chưa vừa ý, cần phải đổi thay. Chữ cò này xuất phát từ 
chữ “corriger” nghĩa là sửa, chữa. Còn “correcteur” nghĩa là 
thày cò, người sửa bài, người chữa bài. 

Tiếp đến, cò còn chỉ viên cảnh sát trưởng nói riêng, hay mấy 
thày cảnh sát nói chung. Chữ cò nay xuất phát từ chữ 
“commissaire” nghĩa là ông cò. Còn “phú lít” xuất phát từ 
chữ “police” cũng có nghĩa là cảnh sát. 

Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam đang có một nghề mới phất 
lên như diều gặp gió mà gã xin đề cập đến, đó là nghề...cò. 
Theo báo “Tuổi trẻ Chủ nhật”, chữ cò này xuất phát từ chữ 
“commission” nghĩa là tiền hoa hồng, tiền côm hay tiền cò. 
Còn theo ngu ý của gã, cò nay có lẽ xuất phát từ “cò môi”, 
là loại cò được nuôi làm mồi để dụ khi lũ cò hoang sa vào 
bẫy. Vì thế bọn cò mồi là bọn giả bộ theo phe mình đề làm 
hại cho phe mình và làm lợi cho phe chúng. 


Nghề làm cò bây giờ đôi lúc thật tệ lậu và tráng tron, đã tao 
nên không ít những cảnh dở mếu, dở khóc và dở cười... 

Nói một cách văn hoa thì đó là nghề làm môi giới, làm trung 
gian, làm tiếp thị. Còn nói một cách nôm na và bình dân thì 
đó là hạng mối lái, dụ khi thiên hạ mua hàng hay cậy nhờ 
một công việc nào đó. Họ chỉ cân dẻo mép, mánh khóe và 
đôi khi cả áp lực nữa để kiếm lời cho mình. Họ là những 
người trung gian, chuyên bán nước bọt để chấm mút tí tiền 
còm. 

Nếu ai đã từng sống ở Châu Đốc, hẳn phải biết từ sau Tết 
Nguyên Đđán, thiên hạ đã chuẩn bị cho ngày lễ hội Bà Chúa 
xứ tại núi Sam, vốn được gọi là Vía Bà. 

Trong những ngày lễ hội này, hiện nay ở đây hội tụ đủ mặt 
mọi hạng cò mà báo “Công An” đã phải gọi là “làng cò Núi 
Sam”. Thôi thì thượng vàng hạ cám, hầm bà lằng xắng cấu. 
Đủ loại cò. Đủ thứ cò. 

Này nhé, khi khách vừa chân ướt chân ráo đến nơi thì đã có 
ngay một lực lượng cò dành dật khách tới nhà trọ này, tới 
khách sạn nọ. 

Bước vào lễ hội, khách là thiện nam tín nữ, muốn biểu lộ 
tấm lòng thành của mình đối với Bà, thì liền có ngay một đội 
ngũ cò đông đảo để phục vụ cho nhu cầu lễ bái và cúng 
kếng. 

Nào là “cò heo quay” với khoảng ba chục tên chuyên 
nghiệp, rất giỏi việc khua môi múa mỏ, gian lận trong giá cả 
và trong cân đo, sẵn sàng nhét đầy tiết heo, tiết bò trong 
bụng heo quay để cân cho nặng, vì thế mà hạng cò này ăn 
nên làm ra một cách mau chóng. 


Nào là "cò nhang dèn”, thay vi tháp môt nén nhang dê tó 
lòng tôn kính, người ta đã lạm phát nhang, để rồi nhang đã 
trở thành một dụng cụ để...hun Bà. Suốt ngay khói tỏa nghi 
ngút thì làm sao mà chịu nổi. 

Nào là “cò phóng sinh” mối lái để khách mua chim rồi thả ra 
để cầu mong lộc Bà. Chim trong lồng nhảy lên nhảy xuống, 
nên mặc sức đếm gian theo kiểu năm mười mười lăm...Chim 
được xổ lồng bay ra thì ít mà chim được đếm thì lại nhiêu. 

Và khi khách buôn tình, muốn giải sầu thì lập tức có ngay 
bọn “cò tệ nạn”, hay nói huych toẹt ra, đó là cò...gái, cò mãi 
dâm. Quả là hết ý. 

Báo “Tuổi trẻ Chủ nhật” đã phải lên tiếng báo động : 

- Chưa bao giờ nghề cò lại phát triển bát nháo như hiện nay. 

Theo tác giả Nguyễn thị Oanh, thì ngày xưa có “ông mai bà 
mối” nhưng họ chỉ ăn “đầu heo” thôi vì mục đích giới thiệu 
này mang tính cách nhân đạo. Chẳng hạn mách cho bệnh 
nhân được gặp thày gặp thuốc...Đẹp biết mấy những môi 
giới vì hạnh phúc con người. 

Còn bây giờ thì khác, hoạt động cò không xuất phát từ nhu 
cầu của người “bị phục vụ” mà từ động cơ ranh ma lợi dụng 
và khai thác họ. 

Chẳng hạn tiệm bán thịt nằm sát mặt đường, khách có thể 
dừng xe để mua hay người bán hàng có thể bước ra vài bước 
để giao hàng. Vậy mà có tới hàng chục thanh niên vạm vỡ, 
la hét, níu kéo làm người mua ngao ngán bực mình. Con 
người bán, đã mất khách, lại phải nộp tiền mãi lộ cho chúng 
mà chẳng dám ho he. 

Đai loại gã có thể phân chia thành hai loại cò. 


Truóc hêt là cò dich vu, làm trung gian mua bán vât dung 
như cò xe, cò nhà, cò đất, hay chay chot giây tờ với những 
thủ tục hành chánh rắc rối, nhiêu khê tựa mê hồn trận nhu 
cò xuất ngoại, cò hộ khẩu, cò sang nhượng... 

Thế nhưng khi mắc míu, dính líu với hạng cò này, chúng ta 
cần tỉnh táo và đề cao cảnh giác, bởi vì rất nhiều mánh chỉ 
là mánh dổm, rất nhiều cò chỉ là cò giả, nhận tiền rồi tung 
cánh bay cao, khiến chúng ta tiền mất tật mang, công việc 
thì cứ dậm chân tại chỗ, hết tháng này qua tháng khác, 
chẳng đi đến đâu cả. 

Tuy nhiên, đáng kinh tởm hơn cả phải là loại cò thứ hai này, 
đó là cò người, gã chỉ xin liệt kê một vài loại chính điển hình 
mà thôi. 

Chẳng hạn như cò tệ nạn, cò mãi dâm, cò...gái. Một buổi tối 
bạn lang thang trên phố vắng hay tại công viên, rất có thể 
bạn sẽ bị hỏi thẳng thừng một cách sô sàng : 

- Có môn giải sâu không sư phụ ? 

- Có cần em út không đại ca ? 

Chẳng hạn như cò lấy chồng nước ngoài, nhất là lấy mấy 
chú ba tàu xếnh xáng gốc Đài Loan. Hang cò này len loi 
khắp hang cùng ngõ hẻm, luồn lách tận vùng thôn quê hẻo 
lánh, ga gẫm, dụ dô, rót vào tai những cô gái và những bậc 
phụ huynh những lời ngon ngọt, đường mật về tiền bạc và 
hạnh phúc, để rồi mấy cô gái nhẹ dạ ấy đã ca bài “cũng liều 
nhắm mắt đưa chân”, cuối cùng phần đông đã phải ngậm 
đắng nuốt cay một số phận nghiệt ngã, một kết thúc bẽ 
bàng nơi đất khách quê người. 

Chẳng hạn như cò con nuôi. Một cô gái chửa hoang đang lo 


lắng sợ hãi thì vớ ngay được tên cò loai này. Hắn không 
những trấn an mà còn đặt tiền cọc cho cái bầu nữa. 

Vậy là thay vì ăn năn hối cải, cô gái sẽ chai lì và dám làm 
thêm một cái bầu nữa để kiếm tiền. Như thế, cô gái không 
chỉ vi phạm luật pháp, chà đạp nhân phẩm phụ nữ và trẻ 
em, mà còn tích cực góp phần làm băng hoại các giá trị đạo 
đức. 

Chẳng hạn như cò phá thai. Một cô gái lỡ mang bầu, ngơ 
ngác và rụt rè tới cổng bệnh viện, lập tức được mấy tay cò 
nạo thai xớp đi mau chóng và nhiều cô đã bỏ mạng vì đến 
những chỗ phá thai lậu, không bảo đảm về mặt vệ sinh và y 
khoa. 

Chắc chắn là còn nhiều loại cò khác nữa, nhưng bằng đó mà 
thôi cũng đã đủ ngán ngẩm và nhức nhối cho một xã hội 
đang nhích lên về mặt kinh tế, nhưng lại đang tuột dốc về 
mặt đạo đức. 

Biết làm sao vực lên bây giờ ? 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Sưu tầm: Thanh Vân 

Nguồn: Thư viện toàn cầu 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 4 tháng 11 năm 2007 


